QUY Y 
TAM BẢO 
VÀ 
NĂM GIỚI 








THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG 





Sư cô Thích Nữ Giới Hương (Phạm 
Thị Ngọc Dung) sinh năm 1963 tại 
Bình Tuy. Xuất gia năm I5 tuổi, hiện 
là Trụ trì chùa Phước Hậu, Milwaukee, 
\ới Wisconsin, Hoa kỳ. 

Sư cô đã tu học tại Ấn độ 10 năm và 
năm 2003, tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Trường 
Đại Học Dclhi, Ấn độ. Sư cô thích làm thơ, viết văn 
và trằm tư về pháp. Sư cô cũng là tác giả của sách: 


® Boddhisafva and Sunydata4 in the Early_ and 
Developed Buddhist Traditions, Delhi-7: Eastern 
Book Linkers, 1” print 2004 & 2"° reprint 2005. 

e_ Bỏ-tát và Tánh-không trong Kinh điển Pali và 
Đại thừa, Delh1-7: Tủ sách Bảo Anh Lạc, 2005. 

e Ban Mai Xứ Ấn (3 tập), Delhi-7: Tủ sách Bảo 
Anh Lạc, 2005; và tái bản lân hai năm 2006. 

e© Vườn Nai - Chiếc Nôi Phật giáo, Delhi-7: Tủ 
sách Bảo Anh Lạc, 2005. 

© Xá Lợi của Đức Phật, Tham Weng Yew, Thích 
Nữ Giới Hương chuyên ngữ, Delhi-7: Tủ sách 





Bảo Anh Lạc, 2005; và tái bản lần hai, ba năm 
2006, 2007. 


QUY Y TAM BẢO 
VÀ NĂM GIỚI 


Thích Nữ Giới Hương 


Phật lịch 2552 
Mậu Tý 2008 


Tủ Sách Bảo Anh Lạc 


1575 West Oklahoma Ave., 
Milwaukee, WI 53215, USA 


Email: thichnug1othuong(@yahoo.com 





Chùa Phước Hậu 
1575 W. Oklahoma Ave., Milwaukee WI 53215 
ĐT: (414) 383 1155 
Email: thichnug1otihuong(@yahoo.com 
Web: http://www.phuochau.com 





NỘI DUNG 


Lời nói đầu 


. Quy y Tam bảo 
.. Lợi ích của Tín tâm Tam bảo 


. Năm giới 


Chư Thần hộ giới 


. XIn GIữ Trường Chay 


. Công đức giữ Năm giới 


Sách tham khảo 


Phụ lục: 


Kinh Từ bị 

Mười điều tâm niệm 

Mười công đức ấn tống kinh 
Lịch ăn chay 


Phương danh ấn tống 


1—IH 


17 
2Í 
39 
51 
59 
67 


69 
7] 
74 
76 
78 


Lời nói đầu 


Phật là bậc phước trí vẹn toàn. Pháp là giáo 
lý vô thượng thậm thâm. Tăng là đoàn thể tu 
hành phạm hạnh, hòa hợp từ bốn người trở lên. 
Trở về quy y Tam Bảo là trở về nương tựa Phật, 
Pháp và Tăng để chỉ cho ta con đường sống đạo 
đức thanh tịnh, không theo trời thần quỷ vật, 
ngoại đạo tà giáo hay bạn bè xấu ác. 


Năm giới (không sát sanh, không trộm cấp, 
không tà hạnh, không nói dối và không uống 
rượu) là để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng 
chăng lành, hành động bất chính, là để dứt trừ tội 
lỗi cá nhân, đem lại trật tự, an vui cho cá nhân, 
g1a đình và xã hội. 

Quy y Tam Bảo và thọ trì Năm giới là nắc 
thang đầu trên lộ trình giải thoát, là hình thành 
nhân cách chúng ta trở thành người Phật tử chơn 
chánh và thuần thành. 


_ Chính vì thế, Đức Phật Thích Ca đã có lời di 
huân thiệt thực cho chúng ta trước khi Ngài 
nhập Niệt Bàn như sau: 


“Sau khi Như Lai diệt độ, các con phải tôn 
kính giới luật làm thây, dầu cho Như Lai còn tại 
thế để dạy dỗ các con đến mấy ngàn đời đi nữa, 
Như Lai cũng không thêm điều nào ngoài giới 
luật. ” 


Chùa Phước Hậu vào mỗi dịp lễ như Lễ Phật 
đản, Vu lan, Tết Nguyên đán, hay những ngày tu 
học thường hay tô chức lễ truyền Quy y Tam 
Bảo và thọ trì Năm Giới. Với sự khuyến khích 
của đạo hữu Phúc Hòa, Thiện Trung, Minh Viễn 
và các vị trong Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Phước 
Hậu, tác giả không ngại tài hèn, sức kém cố 
găng ghi lại những lời dạy của đức Phật và chư 
vị Tổ sư thành cuốn sách nhỏ như là cầm nang 
cho những vị mới bước chân vào đạo để hiểu 
được giá trị cao quý của sự phát tâm xin Quy y 
Tam Bảo và thọ trì Năm Giới của mình. 


Dù có nhiêu cô găng, nhưng sẽ không sao 
tránh khỏi những thiêu sót, xin các bậc thiện tri 


' Kinh Di Giáo hoặc Kinh Đại Bát Niết Bàn số 14 trong Trường Bộ 
kinh. 


thức hoan hỉ chỉ giáo, để lần tái bản sau tác 
phầm được hòan hảo hơn. 

Nhân đây, xin thành thật tri ân Ban Hộ Trì 
Tam Bảo chùa Phước Hậu và đặc biệt tri ân công 
đức của Đạo hữu Minh Viên trong việc trình bày 
tác phâm. 

Nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả 
mọi loài sớm quay vê Tánh thê của Ba viên ngọc 
quý: Phật-Pháp-Tăng và Năm GIới. 


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát 
tác đại chứng minh. 


Lập Đóng tại Milwaukee, 
ngày 24 tháng II năm 2007, 


Thích Nữ Giới Hương 











Chương Một 
QUY Y TAM BẢO 


Đạo Phật là đạo từ bi, cứu khô ban vui, mang 
đến nếp sống hạnh phúc thật sự cho con người 
hiện tại. Cuộc đời của Đức Thế Tôn là một minh 
chứng. Ngài ra đời là vì sự an lạc và hạnh phúc 
chư thiên và nhân loại. 

Đã hai mươi sắu thế ký trôi qua, đạo Phật 

vẫn tiếp tục mang thông điệp cứu khổ và đem 
vui đến cho biết bao nhiêu tâm hồn, bao nhiêu 
dân tộc và đất nước. 

Đạo Phật được hình thành qua hình thức là 
Phật, Pháp và Tăng (Tam Bảo: ba viên ngọc 
quý). 


Quy Y Tam Bảo | 2 





QUY Y TAM BẢO 


Tam Quy nghĩa là trở về nương tựa Phật, 
Pháp và Tăng. Muốn trở về nương tựa thì ta phải 
tìm hiểu về ý nghĩa Tam Bảo và từ đó chúng ta ý 
thức và phát nguyện nương về Tam Bảo. Có hai 
loại Tam Bảo: 


1) ĐÔNG THÊ TAM BẢO: Phật-Pháp-Tăng 
có mặt trong khắp mười phương thê giới và cùng 
với ta đông một thê chât. 


Thế nên, hôm nay quay về phát nguyện “quy 
y Tam Bảo' là quay về nương tựa thê tánh luôn 
thức tỉnh, sáng suốt trong ta (Phật). Quay về 
nương tựa khả năng khai mở và phát triển hiểu 
biết, bình đẳng, từ bi trong ta (pháp). Quay về 
nương tựa khả năng biết tu tập thanh tịnh và 
hòan thiện trong ta (tăng). 


2) XUẤT THÊ GIAN TAM BẢO: Đức Phật 
Thích Ca, Di Đà, Dược Sư và cùng vô số mười 
phương chư Phật là những bậc đã thoát khỏi sự 
chi phối và ràng buộc của thế gian thường tình 
(Phật). Lý duyên khởi, Bốn Chân lý về Sự thật, 
Tám con đường Chân chánh... là những phương 
pháp có công năng chuyên hoá ra khỏi tam giới 
(pháp). Các bồ tát như Ngài Văn Thù Sư Lợi, 


Quy Y Tam Bảo | 3 





Phố Hiền, Quan Thế Âm hay các thánh tăng như 
Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A 
Nan... là những bậc thực nghiệm pháp xuất thế 
gian \ và được kết quả là ra khỏi sự ràng buộc chỉ 
phối của thế gian. 


Chúng ta phải tin Phật, tin Pháp và tin Tăng, 
bởi niềm tin là cửa ngỏ đi vào đạo. Và niềm tin 
ấy được thiết lập trên sự quán tưởng và suy nghĩ 
khách quan và khoa học của chính mình. 


TIN PHẬT: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 
nhân vật có thật trong lịch sử. Ngài không phải 
là Thượng đề hay Đẳng thiêng liêng, Đắng tạo 
hoá. Ngài chỉ là một con người nhưng hơn con 
người vì Ngài đã phân đấu chuyển hoá được nội 
tâm và để lại kinh nghiệm giác ngộ cho chúng ta 
từ chính bản thân Ngài. Phật là bậc giác ngộ hay 
bậc tỉnh thức, có khả năng đưa đường chỉ lối cho 
ta trong cuộc đời. 

Kinh Tương Ưng Sakka (I1.3) định nghĩa 
Đức Phật có mười danh hiệu là: 

“Bậc Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh 
túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều 
ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật và Thế 
tôn.” 


Quy Y Tam Bảo | 4 





(Hip so Bhagavà Araham Sammảsam- 
buddho Vijjàcaranasampanno Sugato Lokavidù 
Anuttaro Purisadammasàarathi Safthà 
devamanussànam Buddho BhagavảH). 


Mười hồng danh Phật nhiệm mầu: 


Ứng cúng theo tâm câu chúng sanh, 
Chánh biển trí lý tột tỏ tường, 

MMinh hạnh túc: Tri-Hành đôi cảnh, 
Đáng Thiện thệ thiện xảo hiện bày, 
Thể gian giải chỉ bày Tục để, 

Vô thượng sĩ pháp âm tối thượng, 
Trượng phu Điễu ngự khắp muôn nơi, 
Thiên nhân sự mô phạm sáng ngời, 
Phật đà tỉnh thức, Thể tôn trời người. 


Chúng ta cũng có thể hiểu răng về sự, Phật là 
đẳng giác ngộ tại Bồ-đề-đạo- -tràng và đã nhập 
Niết bản tại Câu-thi-na, nhưng về lý thì Phật ở 
khắp nơi, chỗ nào có sự tỉnh thức, có tình 
thương, có từ bi hÿ xả hiện tiền, có chân lý hiện 
hữu, là có Phật ở ngay đó. Thế nên, bất cứ ai chỉ 
trong một niệm thức tỉnh, chánh niệm quay về 
hiện tại, phát tâm Bồ Đề, tinh tắn không để bóng 
tối vô minh che mờ, sai xử, chi phối thì ngay 


Quy Y Tam Bảo | 5 





phút giây đó, người ấy đã là Phật, vì Phật là thức 
tỉnh và chánh niệm. 

Phật ở khắp nơi và biểu hiện qua sự sống 
trong tất cả con người, cho đến động vật, thiên 
nhiên (hữu tình và vô tình). Sự sống đó có mặt 
trong khắp không gian và thời gian, lan rộng rì 
rào trong gió, mây, hư không và khe đá; róc rách 
trong tiếng Suối reo, Xe chạy, chim hót, hoa nở, 
hoa tàn, trăng tròn, trăng khuyết... Thế nên, dưới 
lăng kính của các thiền sư tỉnh thức, giác ngộ, thì 
trúc biếc, hoa vàng, trăng trong, mây bạc đều là 
Phật tánh, đều “hiện toàn chân”: 

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác 
Trăng trong mây bạc hiện toàn chân. 


(Túy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh 
Bạch vân mình nguyệt lộ toàn chán) 


(Thiên Lão Thiên Sư) 


Sự sống của tánh Phật đó chuyên mình trong 
vũ trụ cao xa cũng như trong thâm tâm sâu kín. 
Nếu phản văn lắng nghe, chúng ta có thể nghe 
thấy tiếng nói của sự sống đó, tiếng của kiến 
tánh bất nhị, tiếng của Tánh biết, Tánh thức tỉnh 
nơi chính ta và vũ trụ xung quanh, vì thế trong 
câu phục nguyện chúng ta hay xướng “tình và vô 


Quy Y Tam Báo | 6 





tình đồng thành Phật đạo” vì vốn thê tật cả đều 
là Phật, đêu có Phật tánh, đêu có hạt giông Phật. 
Hãy làm cho hạt giông Phật nây mâm, đơm hoa, 
kết quả (rưởng dưỡng thánh thai), đừng làm 
cho hạt giống đó bị vùi lắp, khô căn. Đó là lý do 
mà Bồ tát Thường Bất Khinh trong kinh Pháp 
hoa mỗi khi thấy bất cứ ai, đều quỳ xuống lễ lạy 
mà nhắc rằng: 

“Tôi không dám khinh các Ngài, vì các Ngài 
sẽ thành Phát. ” 

TIN PHÁP: Nguyên lý của vạn pháp và thực 
tướng của các pháp, là con đường chuyên hoá, 
con đường của tình thương và sự hiệu biết. 

Kinh Tương Ưng Sakka (11.3) định nghĩa là: 

“Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
thiết thực hiện tại, vượt thoát thời gian, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, người trí 
nào cũng có thê tự mình thông đạt.” 

(Svàkkhảto bhagavato dhammo sanditthiko 
qkàlko chipassiko opanayiko paccaffam 
veditabbo vinnùhiri). 

Pháp vi diệu, Thế Tôn khéo dạy, 

Vượt ngữ ngôn, sông chánh niệm, 


Quy Y Tam Bảo | T 





Vượt thời gian, biết hiện tại, 

Sát na liễu ngộ, hạnh phúc hiện tiễn, 
Đường thức tỉnh, đến rồi thấy rõ, 

Hướng thượng tâm, chuyển hoá vọng trần, 
Bác trí sẽ tự mình nhận rõ, 

Đạo tình thương, hiểu biết là đây. 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh V, Như Lai, bậc 
thông rõ tánh tướng của vạn pháp, khéo giảng 
nói về Pháp vi điệu như sau: 

“Cho đến khi nào, này các Tỳ kheo, Ta chưa 
có tri kiến như thật về khổ, nguyên nhân của 
khổ, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. 
Cho đến khi ấy, này các Tỳ kheo... Ta chưa 
tuyên bố Ta đã chứng đắc Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Và này các Tỳ kheo, cho đến khi nào, Ta đã 
có tri kiến như thật về khổ, nguyên nhân của 
khổ, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. 
Cho đến khi ấy, này các Tỳ kheo... Ta mới tuyên 
bố Ta đã chứng đắc Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác.” 

Và trong Tương Ưng Sakka (11.3), Đức Phật 
khăng định pháp chính là nơi nương tựa' hãy 
sống nương theo con đường ấy: 


Quy Y Tam Bảo | 8 





“Không ai khác có thể là chỗ nương tựa cho 
tq. Ngoài ta, ngoài pháp chân chính mà ta đã 
chứng ngộ, ta hãy cung kính, đảnh lẾ và sống y 
chỉ pháp ấy”. 

Pháp đó là sống hiện tại lạc trú, chánh niệm, 
không truy tìm quá khứ hay viễn mộng tương 
lai. Vì hạnh phúc chính là hiện tại. Giây phút ta 
đang sống, đang thở, nhận tình thương và hiểu 
biết tại đây: 

“Quá khứ không truy tìm, 
Tương lai Không ước VỌnG, 
Quá khứ đã qua rồi, 
Tương lai thì chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 
Tuệ quản chính ở đáy... ” 
(Kinh Nhất dạ Hiển giả) 


Trong kinh điển đại thừa, Pháp là chân lý, là 
pháp tánh và vượt mọi suy tưởng thường tỉnh 
của chúng ta, vì thế có khi “pháp” đó được thể 
hiện qua lý Bát Bắt, Trung đạo: 

“Không sanh cũng không diệt, không thường 
cũng không đoạn, không một cũng không khác, 
không đến cũng không đi. ” 


Quy Y Tam Báo | 9 





(Bắt sinh diệc bất diệt, Bắt thường diệc bất 
đoạn, Bất nhất diệc bất dị, Bất lai diệc bất xuất). 

Hoặc pháp là lý duyên khởi: 

“Do cái này có, thời cái kia có. 

Do cải này không, thời cải kia Không. 

Do cải này sinh, thời cải kia sinh. 

Do cải này diệt, thời cải kia diệt. ” 

Nguyên lý là duyên sinh. Vì duyên sinh nên 
vô tướng. Vô tướng mà hiện ra vô lượng tướng. 
Đó là thật tướng của các pháp, vượt ra ngoài tắm 
phạm trù đối đãi thường tình của sinh / diệt, 
thường / đoạn, một / khác và đến / đi .. 

Đó là chân thật pháp. Vì chân pháp nên nên 
kinh Hoa Nghiêm nói là “nhất niệm thông tam 
giới,` chỉ trong một niệm cũng dung thông cả 
tam giới. Hết thảy thời gian, không gian đều quy 
về một mối, nhập cuộc vào cái khoảnh khắc hiện 
tiền chánh niệm thức tỉnh uyên nguyên tròn đầy 
trong tâm ta. Một là tất cả và tất cả là một. 


TIN TĂNG: Những vị xuất gia là những vị 
phát nguyện ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà 
phiền não đau khổ và ra khỏi nhà vô minh tăm 
tối. Tăng là đoàn thể của những người nguyện 
sống cuộc đời phạm hạnh và tỉnh thức như Đức 


Quy Y Tam Báo | 10 





Phật, nguyện thay Phật tuyên dương chánh pháp 
và đem đạo vào đời. 


Kinh Tương Ưng Sakka (I1.3) định nghĩa 
rằng: “Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn là bậc 
Thiện hạnh, là bậc Trực hạnh, là bậc Như lý 
hạnh, là bậc Chân Chánh hạnh; gồm bốn đôi, và 
tám vị thánh quả; là những vị xứng đáng được 
cung kính, xứng đáng được thân cận, xứng đáng 
được cúng dường, xứng đáng được ngưỡng mộ; 
là ruộng phước quý hoá nhất trên đời.” 


(Supatipano  bbhagavato  sàvakasangho 


ujHpatipanno bhagavafo sảvakasangho 
nàyapafipanno bhagavato sàvakasangho 
sàmicipaHipanno  bhagavafto sàvakasangho 
yadidam caftàri purisayugdni 
atthapurisapuggalà esa bhagavafo 


sàvakasangho àhuneyyo pàhuneyyo dakkhineyyo 
anjalkaranìyo  qnuttaramn punnakkhettam 
lokassafi). 


Chúng diệu hạnh, trưởng tử Thích Ca, 
Chúng trực hạnh, ngay thăng liêm khiết, 
Chúng như lý hạnh, khéo uyển chuyển, 
Chúng chơn chánh hạnh, tuôn lời gắm hoa, 
Đệ tử Phật: bồn đôi, tám chúng, 


uy Y Tam Bảo | 11 





Bác mô phạm ứng cúng tôn nghiêm, 
Cung nghỉnh kính lê trọn đò, 
Tăng chúng vô thượng, phước điên thê gian. 


Chư tăng còn được gọi là “Chúng trung 
tôn,” nghĩa là người đáng được tôn kính và cúng 
dường vì “kính Phật” thì “trọng Tăng.” Tăng 
chúng là những vị nguyện sống theo pháp Lục 
Hòa. Sáu pháp hòa hợp này như dầu thoa vào 
máy, khiến Phật sự của Tăng-già được trôi chảy 
tốt đẹp. Sáu pháp đó là: 


1) Thân hòa đồng trú: Thân sống hòa thuận 
tại một nơi cùng các bậc đông phạm hạnh khác. 

2) Khẩu hòa vô tránh: Miệng nói lời hòa 
thuận, không tranh cãi, to tiêng, nhiêu lời, chỉ 
nói đúng sự thật. 


3) Ý hòa đồng duyệt: Tư tưởng hòa thuận 
vul vẻ với các bạn đông tu. 


4) Giới hòa đồng tu: Tuân theo các luật cắm 
của Phật để tu sửa thân tâm trong niềm hòa ái 
với mọi người, vui vẻ nhắc nhở nhau cùng giữ 
giới cho thanh tịnh. 

5) Kiến hòa đồng giải: Có những hiểu biết 
chân chính, xác thực về đường lối tu hành thì 


Quy Y Tam Bảo | 12 





mang ra giải thích cho các bạn tu cùng nghe và 
hiểu. 

6) Lợi hòa đồng quân: Những tặng phẩm 
như tịnh tài, thực phẩm, quần áo, thuốc men, 
sách vở, chăn nệm... của thí chủ cúng dường thì 
bình đăng phân chia trong sự hòa thuận an vui. 


Chư tăng là những người sống theo sáu phép 
Hòa kính, trên thuận dưới hòa và là đoàn thể của 
những người nguyện sông cuộc đời phạm hạnh 
(tức là giữ giới rồi) và viễn ly. Nếu những ai thọ 
dụng của đàn na tín thí và thường trụ Tam Bảo 
mà không nỗ lực tu học trọn vẹn, thì họ sẽ đón 
nhận quả báo không tốt về họ qua câu chuyện 
các Thạch nữ như sau: 


Hoàng hậu Mạt Lợi, vợ vua Ba Tư Nặc (một 
vị vua vào thời Đức Phật còn tại thế) mỗi lần đi 
nghe Phật thuyết pháp, thường ngồi kiệu do bốn 
cô thạch nữ khiêng (/hạch nữ là gái đá, nghĩa là 
người có thân thể lạnh lùng như đá, không có 
dục tính và tánh tình thô bạo). Một hôm hoàng 
hậu bạch Phật vì sao bốn người này chung 
nghiệp làm thạch nữ? Đức Phật liền dạy: 


“Một kiếp nọ có bốn vị Bà la môn (đạo 
Nindu của Ân độ) xuât gia theo Phật nhưng lười 


Quy Y Tam Bảo | 13 





biếng chăng chịu tu hành. Họ lên kế hoạch với 
nhau, ba người ngồi dưới gốc cây giả dạng nhập 
thiền, còn người thứ tư vào thành rao lên rằng có 
ba vị A La Hán đã đắc quả, ai cúng dường thì 
được phước báu vô lượng, với ý muốn nhận 
nhiều của cúng dường. 


Nghe tin, dân chúng kéo đến cúng dường rất 
đông, do đó bốn người được đầy đủ cả tứ vật 
dụng (/hc phẩm, thuốc men, toạ cụ và y bái). 
Trong số thí chủ đó, có một bà già nghèo khổ, 
làm lụng khó nhọc mới có đủ cơm ăn, nhưng 
ngày nào cũng chịu nhịn một bát cơm để cúng 
dường bốn vị này và xin quy y với các bậc này, 
xem họ như Thây, hầu hạ, quét dọn hết lòng 
cung kính. 


Do phước báu đó, kiếp này (/hời Phật Thích 
Ca) bà được làm Hoàng hậu (vợ vua Ba Tư Nặc) 
quyền quý xinh đẹp. Còn bốn vị tăng tu hành giả 
dối thì tái sinh làm bốn thạch nữ khiêng kiệu hầu 
bà để trả nợ kiếp trước. 

Nghe Phật nói xong, Hoàng hậu sợ quá, 
không dám bắt bốn vị Thầy cũ của mình ở kiếp 
trước phải khiêng kiệu, hầu hạ cực nhọc, mà cho 
họ được tự do, thoát vòng đày tớ hầu hạ. Nhưng 


Quy Y Tam Bảo | 14 





được tự do, bốn người thạch nữ lại không sao 
kiếm được miếng ăn, vì dân chúng chăng a1 
muốn mướn họ. Bị đói khát, họ lại đến xin 
Hoàng hậu cho tiếp tục khiêng kiệu như trước. 


Thế nên chư Tăng cần phải quán chiếu về sự 
thọ nhận cúng dường và phải tỉnh tấn tu hành để 
đáp lại công ơn của thí chủ, nếu không thì sẽ 
chịu quả báo. Và các Phật tử cũng thế không nên 
lạm dụng của Tam bảo mà sao này mắc nợ. Dân 
gian có câu: Cửa chùa lấy một, ngày sau đến 
mười. 

Đức Phật và chư Tổ luôn luôn nhắc nhở 
chúng ta, nhất là chúng xuất gia phải tu hành 
tinh tấn, trên cầu đạo giải thoát, đưới cứu khổ 
muôn loài, sống cuộc đời buông xả, coi thất tình 
(hỷ, nộ, ải, ố, xưng, cơ, hỷ lạc), lục dục (tài, sắc, 
danh, lợi, thực phẩm và ngủ nghỉ) như đôi dép 
bỏ. Ngày đêm nhớ luật vô thường, vô ngã, khổ 
và không. Cần tinh tấn sửa mình như lửa cháy 
đầu, chớ có buông lung. 


Chúng ta cũng có thể tìm thấy Phật qua hình 
bóng các vị chư Tăng (đấu đrỏn áo vuông) tu 
hành chân chánh, giới đức tròn đầy. Các vị ấy là 
Trưởng tử của Như Lai, đại diện cho Phật để 


Quy Y Tam Báo | 15 





chúng ta có chỗ quy ngưỡng. Đó là về sự. Đứng 
vê lý thì Tăng là sự thanh tịnh, hòa hợp, nhu 
nhuyên, là lý tưởng của cuộc đời giải thoát. 












+ 


Chương Hai 
LỢI ÍCH CỦA TÍN TÂM 
ĐÓI VỚI TAM BẢO 


Trong Tương Ưng Bộ (11.3), kinh Đầu Lá 
Cờ, Đức Phật khuyên các đệ tử nên thường nhớ 
về Tam bảo để giúp các vị ấy có thêm lòng tự 
tin, có nhiều lợi ích khiến không còn lo âu, sợ 
hãi. Đức Phật dạy như sau: 


Này các vị Tỷ-kheo, 
Trong rừng hay gốc cây, 
Hay tại căn nhà trồng, 
Hãy niệm bác Chánh Giác. 
Các Ông có sợ hãi, 

Sợ hãi sẽ tiếu diệt. 
Nếu không tư niệm Phái, 
Tối thượng chủ ở đời, 


Lợi Ích Tin Tâm Tam Bảo | 18 





Và cũng là Ngưu vương, 
Trong thể giới loài Người, 
Vậy hãy tư niệm Pháp, 
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 
Nếu không tư niệm Pháp, 
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
Vậy hãy tư niệm Tăng, 
Là phước điền vô thượng. 
Vậy này các Tỷ-kheo, 
Như vậy tư niệm Phát, 
Tư niệm Pháp và Tăng, 
Sợ hãi hay hoảng hối, 
Hay lông tóc dựng ngược, 
Không bao giờ khởi lên. 
Trong kinh Tăng Chi Bộ (số 11.12), Đức 
Phật dạy Đại Danh (Mahanàma) về công đức 
của niệm Phật-Pháp- Tăng như sau: 


“Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử 
tùy niệm Tam Bảo (Phật-Pháp- Tăng), tâm của vị 
ây không bị tham ám ảnh, không bị sân ám ảnh, 
không bị sĩ ám ảnh. Tâm của vị ẫy được chánh 
trực nhờ duyên Tam Bảo. Vị Thánh đệ tử ấy, với 
tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 


Lợi Ích Tín Tâm Tam Bảo | 19 





khinh an; khi thân được khinh an, cảm giác được 
lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống 
đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình 
đăng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập tùy niệm Tam 
Bảo.” 


Trong bộ luận Thanh Tịnh Đạo, Chương VỊ, 
ngài Phật Âm (Buddhaghosa) tán thán các lợi ích 
của lòng tin Tam Bảo như sau: 

“Khi vị hành giả chú tâm đến việc suy niệm 
đẳng Giác Ngộ như vậy, suy niệm Chánh Pháp 
như vậy, suy niệm chư Thánh Tăng như vậy, vị 
ấy có lòng tôn kính đức Phật, tôn kính Giáo 
Pháp của Ngài, tôn kính chư Thánh Tăng đệ tử 
của Ngài. Vị ấy đạt đến sự viên mãn về đức tin, 
chánh niệm, trí tuệ và công đức. Vị ấy có nhiều 
hạnh phúc và an lạc, nhiếp phục được sự sợ hãi 
khủng bố, và có khả năng kham nhẫn, chịu đựng 
các khổ đau. Vị ấy có cảm giác như mình đang 
sống trước mặt đẳng Đạo sư, đang sống trong 
Chánh Pháp, đang sông với các bậc Thánh Tăng. 
Trong khi an trú suy niệm những đức tính đặc 
biệt của Tam Bảo, thân thể của vị hành giả ấy trở 
thành một nơi đáng tôn trọng như một đền thờ. 


Lợi Ích Tin Tâm Tam Bảo | 20 





Tâm vị ấy hướng. về chư Phật, hướng về Pháp vô 
thượng, hướng vê chư Thánh Tăng. Hành giả ấy 
cảm thấy hồ thẹn (tàm quý) trước các ác pháp, 
và như thế giúp vị ấy không phạm giới. Nếu vị 
ẫy không chứng đạt được quả vị cao thượng 
trong kiếp này, thì ít nhất, vị ấy cũng sẽ tái sinh 
vào một cảnh giới an lạc sau khi chết.” 


Thê nên, hãy tạo cho mình một niêm tin. 


Tin Tam Bảo vì niềm tin đó không hại mình, 
không hại người, không hại cả hai mà lợi mình, 
lợi người, lợi cả hai. Và nhờ công đức đó trong 
đời hiện tại chúng ta sống được lạc trú và sau khi 
chết, chúng ta sẽ tái sinh về cảnh giới an lành. 












+ 


Chương Ba 
NĂM GIỚI 


Đức Phật chế ra năm giới để người Phật tử 
tại gia thọ trì. Đây là chuẩn mực đạo đức cho 
nhân loại. Sự tuân thủ giới là nhắm vào ý thức 
đạo đức cá nhân để phát triển nhân cách và nhân 
phẩm, nhằm giúp cho Phật tử có đủ nghị lực 
Vượt qua mọi cạm bẫy của tham sân s1. 


Đức Phật không bắt buộc chúng ta phải triệt 
để tuân theo và cũng không hăm dọa nếu chúng 
ta không tuân theo thì phải bị trừng phạt. Đức 
Phật chỉ là một vị dẫn đường tất từ bi và sáng 
suốt. Ngài chỉ cho chúng ta con đường nào là 
con đường mang đến hạnh phúc, an vui và con 
đường nào là con đường nguy hiểm đọa lạc 
không nên đi; còn việc đi hay thọ trì là do chính 
chúng ta ý thức và phát nguyện. 


Năm Giới | 22 





1. Không được giết hại 


Người Phật tử phát nguyện không được giết 
sanh mạng, từ loài người, động vật cho đến thiên 
nhiên. Không được tự tay giết hay bảo người 
giết. 

Vì sao Đức Phật cắm không được sát sanh? 
Vì trưỡng dưỡng lòng từ bị, không huân tập tập- 
khí hung bạo, xấu ác. Đức Phật xem mọi loài 
như con ruột, nên ngải khuyên các đệ tử không 
được sát sanh hại vật trong bất cứ trường hợp 
nào. Trái lại, phải trân trọng giá trị thiêng liêng 
và bảo vệ sự sống của muôn loài. 


Khi còn tại thế Đức Phật lên án tập tục tế 
đàn của đạo Bà la môn (vì cúng thần, họ đã giết 
hàng chục, hàng trăm dê, cừu, bò), hoặc phê 
bình thú vui săn bắn của vua chúa, dân chúng. 
Bảo vệ, tôn trọng, nâng cao giá trị của sự sống là 
một khái niệm trung tâm của đạo đức Phật giáo. 
Điều này được minh chứng trong kinh Từ bi: 


“Loài được thấy, không thấy, 
Loài sống xa, không xa 

Các loài hiện đang sống, 
Các loài sẽ được sanh 

Mong mọi loài chúng sanh 


Năm Giới | 23 





Sống hạnh phúc an lạc. 

.. Hãy tu tập từ tám, 

Trong tất cả thể giới, 

Hãy tu tập tâm ÿ, 

Không hạn lượng rộng lớn. 
Phía trên và phía dưới. 
Cũng vậy cả bê ngang, 
Không hạn chế, trói buộc, 
Không hận, không thù địch. 
Như tấm lòng người mẹ, 
Đối với con của mình, 

Trọn đời lo che chở, 

Con độc nhất của mình. 
Cũng vậy đối tắt cả, 

Các hữu tình chúng sanh 
Hãy tu tập tâm ý 

Không hạn lượng rộng lớn. ” 


Từ bi là trạng thái tâm thức tốt đẹp nhất ở 
thế gian này, và Đức Phật khuyên các đệ tử 
thường quán bốn vô lượng tâm (ử, bï, hỷ, xả) 
mở rộng tình thương không hạn chế cho tất cả 
các loài hữu tình dù biết hay không biết ở khắp 
mười phương (đồng, fáy, nam, bắc; đông nam, 
tây nam, đông bắc, tây bắc; trên và dưới). 


Vì tâm lý “AI ai cũng sợ gươm đao, al alI 


Năm Giới | 24 





cũng sợ sự chết”, thế nên lấy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết, chớ bảo giết. Vả lại, Đức Phật 
dạy chúng sanh mỗi loài tùy báo nghiệp khác 
nhau, nhưng vẫn đồng tánh thể. Loài vật chúng 
cũng biết no, đói, tránh khổ, cầu an... như con 
người. Thế nên giết một con vật như gà, vịt, heo, 
đê cho đến con sâu, con kiến là sát hại Phật tánh, 
là giết hại một mạng sống. 


Kinh Pháp Cú dạy: 


“Lây oán báo oán, oán kêt chập chùng. 
Lấy ân bảo oán, oán tắt tiêu tan. ” 


Khi ta giết một người hay một con vật thì sự 
oán hận của họ tràn trề khó dập tắt được. Họ vì 
cô thế, vì yêu sức nên bị ta giết hại, nên họ sẽ 
ôm lòng căm hận, chờ gặp dịp báo thù lại. Thế 
nên, đừng vì miếng ăn ngon chút tắc lưỡi, đừng 
vì thú vui ham săn bắn mà gieo oán thù chập 
chùng. Trái lại, nên phóng sanh, thí vật tức là thi 
ân báo oán, oán tức tiêu tan. 

Lợi ích của sự không giết hại 


Người sống thiện, đạo đức, không giết hại 
thì thân tâm được nhẹ nhàng, thư thới, giấc ngủ 
được an lành, nét mặt hiền hòa, trong sáng: trong 
lòng không sanh sợ hãi, ám ảnh và lương tâm 


Năm Giới | 25 





không bức rứt, hối hận. 

Một người không giết, nhiều nhà không giết 
thì chiên tranh sẽ không có và nhờ đó các nghiệp 
sanh tử luân hôi cũng được giải thoát. Cho nên 
chư Tô dạy răng: 


Hết thảy chúng sanh không nghiệp giết, 
Mười phương nào có nội đao bình, 

Mỗi nhà, mỗi chốn đều tu thiện, 

Lo gì thiên hạ chẳng thải bình. 


2. Không được trộm cướp 


Người Phật tử phát nguyện không được trộm 
cướp nghĩa là từ cây kim, ngọn cỏ, bông trái cho 
đến những vật có giá trị lớn như vàng ngọc, tiền 
bạc, nhà cửa, đồ đạc... chưa hỏi chủ nhân mà do 
lòng gian tham có lẫy. Hoặc các hành vi phi 
nghĩa, tham nhũng, lừa đảo, cân lường dối trá, 
kiếm lời bất chính, chứa đồ gian, lấy của công, 
của Tam bảo... đều phạm tội thứ hai này. Chưa 
có sự ưng thuận, hay cưỡng ép băng, võ lực, 
quyền hành hay bất cứ hình thức nào để lấy của 
người đều là trộm cướp. 

Vì sao Đức Phật chế giới này? Vì lý công 
bằng. Chúng ta không muốn ai lẫy của mình, thì 
nên tôn trọng, đừng lấy của người. Vì lòng từ bị, 


Năm Giới | 26 





thấy người đau khổ thì cũng chính là ta đau khổ 
và vì lý tánh bình đẳng giữa ta và người như 
nhau. Vả lại, theo quy luật nhân quả đạo đức, thì 
chính chúng ta sẽ bị hình phạt lẫn từ lương tâm 
đến vật chất, cũng như luật pháp công bằng của 
một xã hội sẽ kết án ta. Trộm cướp của người thì 
sẽ bị người trộm cướp lại, gây bao thù oán khổ 
đau chồng chất. 


Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật 
dạy: 


“Người tham luyến sắc tài không chịu rời 
bỏ, cũng như đứa bé luyên tiếc một chút mật 
dính trên lưỡi dao, thè lưỡi liêm, phải bị một cải 
họa đứt lưỡi. `” 

Lợi ích của sự không trộm cướp 


Do không trộm cắp nên hiện tại thân tâm 
được an ôn, nhẹ nhàng, thanh cao, có uy tín, 
được nhiều người thương và tin cậy. Do sống 
trung thực, bằng nghề nghiệp lương thiện, chân 
chánh, thiểu dục tri túc, luôn hành bồ thí (tài thí, 
pháp thí và vô úy thí), không lấy của người nên 
đời sau được hưởng phước báu giảu sang, an 
vui, và con cháu nhiều đời cũng thừa hưởng 
được âm đức đó. 


Năm Giới | 27 





Nếu trong xã hội ai cũng tu tập hạnh Vô 
tham thì nhà không cần đóng cửa, của cải khỏi 
phải giữ gìn, vật đánh rơi sẽ được trả lại cho chủ 
cũ như dân tộc xứ Kưmu, tại Án Độ vào thời 
Phật. Thế nên, người không tham, có tín tâm tức 
là đã âm thầm bố thí cho người khác sự bình an 
và hạnh phúc rồi. 


3. Không được tà dâm 


Người Phật tử phát nguyện không được tả 
dâm tức là khi đã là vợ chồng với nhau thì ăn ở 
chung thủy với nhau; không được lang chạ ngoại 
tình, tà hạnh, lén lút tư thông với vợ hay chồng 
của người khác. Đây là giới dành cho Phật tử tại 
gia. 

Đức Phật dạy: “4¡ bất nhiễm bắt sanh ta bà.” 
Tăng chúng xuất gia muốn ra khỏi ba cõi, không 
còn bị chi phối bởi sanh, già, bịnh, chết thì phải 
trừ cái nhân dục nhiễm này. Đối với các vị xuất 
xuất gia, giới này được xem là một trong những 
giới trọng, họ phải hành trì để hướng tới đời 
sống giác ngộ và giải thoát cho tự thân và cho 
tha nhân. 


Chúng ta đang sống ở Hoa kỳ, nơi mà cuộc 
sông tình dục không hạn chê, trẻ em lớn lên tự 


Năm Giới | 28 





do hoạt động tình dục bừa bãi, không cần có 
nghi thức Hằng thuận tức là lễ thành hôn dưới sự 
chứng minh của tôn giáo và hai họ. Trong bối 
cảnh như thế thì giới thứ ba này trở nên quan 
trọng. 

Vì sao Đức Phật chế giới này? Vì ai cũng 
muốn gia đình mình đầm ấm yên vui, vợ con 
mình đoan chánh, thì không nên phá hại thiết 
chế gia đình của người khác. Không làm chủ dục 
tính của mình thì thật là phi đạo đức. 


Báo chí, truyền hình, đài phát thanh hàng 
ngày loan tin biết bao sự việc đáng tiếc xảy ra từ 
những cuộc tình lăng nhăng. Những sự báo thù 
mãnh liệt, nếu không tan nhà mất nước, thì cũng 
gãy chân, mất mạng bởi họng súng, ngọn dao từ 
sự lừa dối phụ rẫy về tình ái hay đắm mê sắc dục 
gây ra. Rồi những sản phẩm vô thừa nhận từ tình 
ái, bị giết oan uống khi còn trong thai, trong 
trứng nước; hoặc được sanh ra thì trẻ con phải 
sông thiếu tình cảm, bơ vơ, do thiếu cha, hoặc 
mẹ, hoặc cả hai; tỷ lệ ly dị, mầu thuẫn gia đình 
ngày càng cao; tệ nạn mua bán dâm công khai, 
rồi bịnh sida ngày càng nhiều vv... 


Lợi ích của sự không tà dầm 


Năm Giới | 29 





Kính Thập Thiện nói: “Người thể gian 
không tà hạnh thì được hưởng bôn điêu lợi như 
Sau: 


1. Sáu căn (tai, mất, mũi, lưỡi, thân, ÿ) đếu 
được vẹn toän. 

2. Trọn đời được người kính trọng. 

3. Đoạn trừ hết cả phiên lụy khuấy nhiễu. 

4. Cuộc tình duyên trọn đời không ai dám xâm 
phạm. ” 


Do không tà dâm, nên cuộc sống gia đình 
mình, người được hạnh phúc và được bảo vệ an 
toàn. Sẽ tránh những nạn loạn luân, thù hiểm và 
ghen ghét. Nạn tăng dân số cũng sẽ giảm; con 
cái sanh ra được chăm sóc chu đáo và mạnh 
khỏe. Quan hệ vợ chồng lành mạnh sống có tỉnh 
nghĩa. 


Đây là những thành trì cần thiết để xây dựng 
hạnh phúc cho gia đình mình, người và làm nền 
tảng cho nền văn hoá, xã hội, giáo dục được ổn 
định và lành mạnh. 


4. Không được nói sai sự thật 


Người Phật từ phát nguyện không nói sai sự 
thật. Nói sai sự thật có bôn cách: nói dôi, nói 
thêu dệt, nói lưỡi hai chiêu và nói lời hung ác. 


Năm Giới | 30 





1) Nói đối: là nói không thật, chuyện có nói 
không, chuyện không nói có... Lời nói việc làm, 
trước sau, trên dưới, trong ngoài mâu thuẫn khác 
nhau... 

2) Nói thêu dệt: là việc nhỏ ít, thêm mắm 
thêm muối cho nhiều, cho nặng nề hơn. 

Dân gian có một ví von rằng chuyện trong 
bếp xảy ra thì nhỏ bằng con chuột nhất. Nhưng 
được các bà chuyền tai nhau đến cửa thì lớn cở 
con heo, ra khỏi cửa thì bằng con bê, ra đến ngã 
tư đường thì bằng con bò cái, đến lúc này thì ai 
cũng hỡi ôi. 

3) Nói lưỡi hai chiều: đến chỗ này nói khác, 
nói xấu bên kia; về bên kia thì nói xâu bên này, 
làm cho hai bên mâu thuẫn càng tăng và oán thù 
thêm chất. 

4) Nói lời hung ác: là chửi thể thô tục, nói 
những lời hung hăng, cộc cần, độc địa như búa 
bồ làm cho người nghe phải nhức đầu, nhức tai, 
sợ hãi và đau đớn. 


Vì sao Phật cắm nói sai sự thật? Động lực 
chính của sự dối trá là lòng ích ký, ác độc, ganh 
tị sự thành công của người; muốn gây chia rẽ, 
xung đột, mâu thuẫn, hiểu lầm và đau khổ cho 


Năm Giới | 31 





người; muôn làm mât đoàn kêt những người 
mình không ưa; muôn hại người đê thỏa lòng 
dục vọng đen tôi của mình. 


Đạo Phật là đạo như thật và chỉ ra sự thật 
như chúng là. Nếu chúng ta sống không thật với 
mình và người thì chúng ta sẽ không bao giờ 
thấy được sự thật, huống chi là thực nghiệm và 
chứng ngộ chân lý đó. Người như thế ngày càng 
tách rời xa lý tưởng giải thoát và giác ngộ, và sẽ 
sa đọa vào vòng tội lỗi. Nói dối cũng như ăn vặt 
lâu ngày sẽ quen miệng và gây tác hại. Lời nói 
dối luôn miệng dây chuyền kéo theo lời nói đối 
khác rồi khác nữa, cho tới khi tỉnh ra thì bản 
thân mình bị phủ bởi tắm màn nhung, bức kịch 
giả, áo giáp dối trá xung quanh do mình tạo ra, 
thì lúc đó thật khó thoát ra đề trở về. 


Trong ba nghiệp thân, khâu và ý, phạm giới 
này tức tạo ác khâu rồi, nghiệp xấu về miệng rồi 
thì quyết định tái sinh vào cõi ác và đầy khổ đau. 

Trong kinh Giáo giới La Hầu La (Trung bộ 
Kinh II), đức Phật dạy La Hâu La vê giới thứ tư 
là hạnh chơn thật như sau: 

Đức Phật đã dạy La-hầu-la bằng hình ảnh 
chậu nước sau khi Ngài đã rửa chân. Chừa lại 


Năm Giới | 32 





một Ít nước trong thau, Ngài hỏi: 


- “La-hầu-la, con thấy còn lại một chút nước 
đơ trong thau không?” 


- Bạch Đức Thế Tôn, có. 


- Cũng thế, La-hầu-la, đời Sa môn quả thật 
không có nghĩa lý gì nếu còn nói dối mà không 
biết hỗ thẹn. Rồi Đức Thế Tôn đồ hết nước trong 
thau ra và dạy: “Đời Sa môn quả thật như bỏ đi 
nếu còn nói dối mà không biết hỗ thẹn.” Rồi 
Đức Thế Tôn lật úp cái thau xuống và dạy: “Đời 
Sa môn quả thật bị đảo lộn nêu còn nói dối mà 
không biết hỗ thẹn.” Rồi Đức Thế Tôn lật ngữa 
cái thau ấy và bảo rằng: “Đời sa môn quả thật 
trống không và vô vị nêu còn nói dối mà không 
biết hỗ thẹn.” 


Nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh chơn 
thật, Đức Thế Tôn còn dùng hình tượng con voi 
của nhà vua, có ngà dài như một cán cày, to lớn, 
khéo luyện, thường có mặt ở chiến trường. Khi 
lâm trận, con voI này dùng hai chân trước, dùng 
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần 
thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng 
đuôi nhưng nó luôn bảo vệ cái vòi. Con voi này 
không quăng bỏ mạng sống của nó. Nhưng nếu 


Năm Giới | 33 





con voI ây khi lâm trận dùng hệt các chi phần 
trong thân thê nó và dùng cả vòi thì coI như nó 
đã quăng bỏ mạng sông của mình. 


Đức Thế Tôn dùng hình ảnh con voi — một 
con vật to lớn, đẹp đẽ, hiên ngang với đầy sức 
mạnh nhưng khi lâm trận không biết bảo vệ cái 
vòi thì cũng chỉ là một con vật không có trí tuệ. 
Cũng như một vị sa môn đường đường tăng 
tướng, hoạt bát, thông minh, nhưng vị ây cứ tiếp 
tục nói dối không biết hồ thẹn thì đời sa môn quả 
thật không có giá trị gì nữa. Rồi Đức Thế Tôn 
kết luận: 

- “Cũng vậy này La-hâu-la, đối với ai biết 
mà nói láo, không có tàm quỷ, thời ta nói rằng 
người ấy không có việc ác gì mà không dám làm. 
Do vậy, này La-hẳu-la, Ta quyết không nói láo, 
dù nói để mà chơi. ” 

Như vậy hạnh chơn thật là một trong những 
đức tính căn bản nhất để hình thành nhân cách 
xứng đáng cho chúng ta trên lộ trình giải thoát. 


Lợi ích của sự không dối trá 


Do nói thật nên được người trọng nề, tin cậy, 
không thù hiêm; được người thương yêu vả g1ao 
phó cho nhiêu trọng trách cao cả. Lây đây làm 


Năm Giới | 34 





nên tảng thì đưa đến sự ổn định gia đình và xã 
hội. Những Phật sự hay đại sự được tiễn triển tốt 
đẹp và sẽ gặp được nhiều người trung thành. 

Người Phật tử bao giờ cũng nên nói lời hòa 
hợp, ái ngữ để hàn gắn lại những người đang bị 
chia rẽ, và tăng cường tình thân hơn nữa, đối với 
những người vốn đã hòa hợp. Làm được như vậy 
là chúng ta đã trưởng dưỡng lòng từ bị và thực 
hành hạnh Tứ nhiếp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi 
hành và đồng sự). Dù nếu chúng ta có bị trái %, 
không vừa lòng, cũng phải tu tập hạnh nhẫn 
nhục, biết thông cảm với những yếu kém của 
người khác, chớ buông lời khinh chê và phỉ 
báng. Tập nói năng đúng chánh pháp khiến lợi 
ích người nghe hoặc nếu không nói thì 'im lặng 
như vàng". 

Một nhà giáo dục thời đại đã khẳng định 
rằng: “Dối trá lẫn nhau, loài người làm mắt hết 
lòng tin lẫn nhau và làm hư hỏng một phương 
tiện trao đổi rất quỷ giá của nhân loại. ” 

5. Không được uống rượu 

Trong rượu có chất men kích thích làm say 
người, hại người, nên không được uống. Chính 
mình không uống, mà cũng không được mời ép 


Năm Giới | 35 





nải người khác uống. 

Vì sao Đức Phật cấm uống rượu? Vì khi 
uống vào, say xin, không làm chủ được mình và 
làm mất giông trí tuệ. Rượu là nguyên nhân 
sanh ra tội lỗi. Vì say sưa nên gây các tai nạn 
giao thông. Bao nhiêu thảm họa gia đình, nhà 
cửa tan nát, vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, con 
cái hư hỏng và sức khoẻ suy sụp đều từ tệ 
nghiện rượu. 


Một tờ tạp chí Y học của Anh cho biết, 
người uống bia hằng ngày có nguy cơ bị ung thư 
đường ruột gấp 12 lần người không uống bia. 
Phụ nữ có thai mà uống rượu, thì đễ bị đẻ non và 
đau màng óc. Uống rượu cũng gây tác hại đến tế 
bảo óc, dù là đối với người lớn. 

Một khi phạm giới uống rượu, do không còn 
biết phải trái, say xin, nên dễ dàng dẫn đến các 
tội phạm khác như giết người, cướp của, tà hạnh, 
nói đối. Có một câu chuyện minh hoạ điều này 
như sau: 


Một anh nông phu kia đang cày ruộng giữa 
đồng, bổng thấy hiện ra sừng sững trước mặt 
mình một hung thần to lớn, kỳ dị, hăm giết anh. 
Anh kinh sợ, khóc lóc xin tha mạng. VỊ hung 


Năm Giới | 36 





thần bảo: 


- Nếu ngươi làm được một trong ba việc này 
thì ta tha chết cho: hoặc là giết cha ngươi, hoặc 
là đánh mẹ ngươi hoặc là uống hết lít rượu để 
trên bàn nhà ngươi. 


Anh nông phu suy nghĩ một hồi trả lời: 
- Xin Ngài cho con được uống lít rượu. 


Ác thân nghe xong, có vẻ hài lòng, rôi biên 
mât. 


Trưa hôm ấy, anh nông phu về nhà, thấy lít 
rượu của thân phụ mua để đãi khách, vì nhà sắp 
có giỗ, anh ta vội vàng chụp lây, nốc cạn một 
hơi. Cha anh thấy đứa con hỗn láo, năm gậy 
xông lại đánh mắng con. Ma men đã thấm, anh 
ta không còn biết phải trái, giựt gậy của cha, 
đánh ông một cây chết tốt! Bà mẹ chạy đến ôm 
con la làng. Anh ta chưa hả cơn giận, đánh mẹ 
túi bụi. Làng xóm chạy lại bắt anh dẫn lên quan 
vì tội giết cha đánh mẹ. Tỉnh lại anh mới biết 
uống rượu là tội nặng nhất trong ba điều mà 
hung thần đã bắt anh làm. 


Như thế, có nhiều tác hại nguy hiểm gây ra 
từ rượu. Trong Kinh đưa ra có 10 điêu: 


Năm Giới | 37 





Của cải rơi mất, 

Tăng trưởng lòng giết hại, 

Trí tuệ kém dân, 

Sự nghiệp chắng thành, 

Thân tâm nhiêu khô, 

Thân hay tật bệnh, 

Tâm sân hận bồng bột, ưa cãi lẫy, 


Phước đức tiêu mòn, 


vn, TỰ và nh VỆ TY 29/0 PềP, UIY” TT Ợ, SƯ 


Tuổi thọ giảm bớt, 
10. Mạng chung đọa vào địa ngục. 


Trong Kinh Giáo Thọ Thị Ca La Việt 
(Trường bộ kinh), Đức Phật dạy một cư sĩ vê sáu 
tôn thât nguy hiêm của rượu như sau: 


“Này gia chủ, đam mê các loại rượu có sảu 
HgMy hiểm: Tài sản bị tổn thất, hay gây tranh 
cãi, mắc nhiều bệnh tật, danh dự thương tổn, 
quân áo hở hang để lộ âm tàng, trí lực bị tổn 
hại. Này Gia chủ, nghiện các loại rượu có sảu 
nguy hiểm như vậy. ” 


Vì những lý do trên, cho nên đạo Phật xem 
giới câm rượu là một trong năm giới cơ bản. 


Năm Giới | 38 





Lợi ích của sự cầm rượu 


Người không uống rượu thì tránh được 
những điều hại vừa kế trên: như giảm bịnh tật, 
tài sản không bị tổn thất, danh dự không bị 
thương tốn, không sinh chủng tử nóng giận thiêu 
đốt, trí tuệ sáng suốt tăng trưởng, tuổi thọ càng 
cao v.v... nhờ thế mà gia đình yên vui, con cái 
khoẻ mạnh và xã hội được an hòa, lành mạnh. 

Người Phật tử phải giữ gìn thân tâm trong 
sáng và có nhân cách. Tránh phung phí sức 
khỏe, tinh thần hay trí lực bằng các lối sống 
buông thả, trác táng vào rượu chè, cờ bạc và sắc 
dục. Đôi khi phải trả giá đắt bằng cả cuộc đời 
của mình. Biết bao nhiêu phạm nhân trong tù chỉ 
một phút say sưa tạo tội mà giờ cả đời phải bị 
giam cầm tù đày. 














Chương Bốn 
CHƯ THÂN HỘ GIỚI 


Giới có bốn khoa: 

1. Giới Pháp: của Đức Tỳ Lô Xá Na nói ra. 

2. Giới Thể: do Thầy giới sư truyền cho. Hoạn 
nạn không bao giờ rời bỏ. Sống vì giới, coi 
giới như thân thể nên gọi là giới thể. 


3. Giới Tướng: là nhận hình thức giới (năm 
giới), nhận giới điệp như phẩm tước, chức 
sắc. Đây là một phẩm tước Xuất thế gian. 


4. Giới Hành: Ông quan có phẩm tước mà 
không làm tròn phận sự thì bị cách chức. 
Người nhận giới mà không tôn kính và thọ trì 
tức mất giới. 

Trong kinh Quán Đảnh và bộ Luận Pháp 

Uyên Châu chép danh hiệu 25 vị Giới thần. Mỗi 


Chur Thân Hộ Giới | 40 





giới có 5 thần. Ai giữ đủ năm giới thường có 25 
thiện thân ủng hộ thân mình. 
NĂM VỊ THÂN HỘ GIỚI 
KHÔNG SÁT SANH: 

I. Sái-xô-tỳ Dũ-xá-ni trừ điều xấu ác xâm 
phạm. 

2. Du-da-lợi Du-dà-n giữ sáu căn cho hoàn 
toàn đây đủ. 

3. Tỳ-lâu-già-na-ba điều khiến hòa lành năm 
tạng (tim, phôi, gan, lá lách và thận). 

4. A-đà-long-ma-để làm cho huyết mạch lưu 
thông, nhuận chảy. 

53. Hòan-ni-hòa-bà bảo hộ cho móng tay, ngón 
tay, móng chân, ngón chân tôt đẹp. 


NĂM VỊ THÂN HỘ GIỚI 
KHÔNG TRỘM CẮP: 
I. Để-ma-a-tỳ-bà-đa gia hộ chúng ta ra vào đi 
lại được bình yên. 
2. A-tu-luần-bả-la-đà gia hộ ăn uống được thọ 
lạc. 


Chư Thân Hộ Giới | 41 





.. Bà-la-ma Dân-hùng-thư ủng hộ ngon giấc khi 
ta ngủ hoặc khi mộng mI. 


l Bà-la-môn Địa-bệ-đá trừ các loại có nọc độc 
đên hại ta. 
. Na-ma-hu Đa-gia-ná trừ các thứ sương mù 
nhiễm hại thân thê. 

NĂM VỊ THÂN HỘ GIỚI 

KHÔNG TÀ DÂM: 

. Phật-đà-tiên Đà-lâu-đá bảo vệ miệng khiến 
không bị hại. 


. Bệ-xà-gia Tâu-đa-xa trừ các điêu xâu do ôn 
dịch đem tới. 


. Nát-đê-hê-đa-da-đa-già trừ các điều hại do sự 
đi chuyên. 


._ A-la-đa Lại-độ-gia hộ trì nhà cửa. 


5. Ba-la-na Phật-đà bình định tám thần ở trong 


nhà 
NĂM VỊ THÂN HỘ GIỚI 
KHÔNG NÓI DỖI: 
: A-đề-phạm Giả-san-gia trừ các loài quỷ, 
vong hôn ở các mô mã, nghĩa địa làm hại. 


Chư Thân Hộ Giới | 42 





. Nhân-đài-la-ni An-đài-la hộ trì các cửa ngỏ. 


. A-glả-lam Thi-bà-đa trừ các loài ngoại khí 
Thân làm hại. 


.. Phật-đàm-ghi Ma-đa-đá trừ hỏa tai làm hại. 


5. A-lại-xoa Tam-xát-đà trừ trộm cướp làm hại. 


NĂM VỊ THÂN HỘ GIỚI 

KHÔNG UỐNG RƯỢU: 

. A-ma-la Tư-đầu-hy trừ hồ lang, các loài thú 
dữ làm hại. 

- Na-la-môn Xà-đâu-để trừ các thần chết tới 
gây tôn hại bịnh hoạn. 


._ Tát-bệ-ni Càn-na-ba trừ các tiêng kêu của các 
loài chim muông, cú cáo nhiêu loạn. 


. Đề-bệ Xà-tỳ Xá-mi-la trừ các loài chó, chuột 
xâm phạm. 


. Giảma Tỷ-na Xá-ni-khư đề phòng các người 
quyên thê hại. 


Những vị thần giới này ngày đêm hộ vệ, gia 


trì để sáu thời được an lành mà yên ổn tu tập. 
Thế nên, giới là ngọc báu, là áo giáp chở che. 
Chúng ta phải luôn luôn thức tỉnh trì g1ữ. 


Chu Thân Hộ Giới | 43 





Tôn sư Hải Triều Âm (bút hiệu Cát Tường 
Lan) có minh họa một câu chuyện về 25 vị thần 
hộ giới như sau: 

... Lâu lắm không biết thuộc về đời Đức Phật 
nào, ở một nước kia, vua bắt buộc nhân dân ai ai 
cũng phải giữ ngũ giới, nếu phạm thì trục xuất ra 
khỏi bờ cõi. 

Một người nước khác không biết luật cấm, 
mang một chai rượu tại nước này biếu người bà 
con tên là Hiền. Hiền nễ bạn nên uống rượu. Tai 
vách mạch rừng, câu chuyện đến tai vua, anh bị 
trục xuất. 


Anh bị đuôi lang thang ngoàải thành, bước tới 
rừng nọ. Trời vừa sụp tối. Cây cối rậm rạp. 
Bóng đen chập chùng. May sao, anh trông thấy 
xa xa có ánh đèn le lói. Mừng quá, anh vội bước 
tới gõ cửa xin ngủ nhờ. Có tiếng ở trong vọng ra: 


- “Không được đâu! Ông đi nhanh lên. Đây 
là nhà của tên ác quỷ. Nêu hăn về, hăn thấy ông 
thì tảnh mạng của ông nguy đây. ” 


Hiền giật mình, vội lùi bước, nhưng trong 
rừng sâu núi thăm mịt mù, trong bóng tối, biết 
chỗ nào an ồn, không có hùm beo, rằn rết, thú đữ 
ăn thịt người. Hiền lại liều mình đến gõ cửa khẩn 


Chu: Thân Hộ Giới | 44 





khoản xin vào nhà tên hung ác. Vợ hắn là một cô 
con gái dịu hiền, bị bắt cóc về làm vợ và trông 
coi nhà cửa đã mấy năm tồi. 

Cô cho Hiền ă ăn no, gần tới giờ tên ác quỷ về, 
cô cho Hiền ngồi vào trong một cải công đậy 
nắp lại và trong lòng lo lắng, nếu hắn biết thì 
nguy hiểm vậy. 


Cô gái chong đèn chờ tên ác quỷ vê. Trên 
bàn, con heo sông đợi hăn vê hút máu, ăn thịt, 
kêu eng éc. Chờ mãi mà chăng thầy ác quỷ vê. 


Mặt trời le lói bên song cửa. Ánh sáng tưng 
bừng phá tan hết nổi lo âu khoắc khoải của vạn 
vật trong đêm tối chốn rừng sâu. Cô gái thả heo 
vào chuông, mở cửa cho anh chàng Hiền tốt số 
trèo ra. Tiễn khách với nắm cơm vắt, muối vừng, 
xong cô quay vào thu xếp việc nội trợ. Không 
hiểu sao đã mấy năm nay, từ ngày về nhà tên ác 
quý tới giờ, không hề có đêm nào mà hắn không 
về. Trong lòng cô chỉ mong, hắn đi đâu đi luôn 
đi, đừng về nữa, để cô đi tìm cha mẹ, anh em. 


Đang mơ màng mong ước một ngày tung 
bay tự do như sáo và được sum hợp với gia đình 
thì giọng hăn kêu cửa ¡nh ỏI. Cô hỏi: 


- “Sao bữa qua chờ mãi không vế?” 


Chu: Thân Hộ Giới | 45 





Hắn đáp: “Hôm qua trong nhà này có một đệ 
tứ Phật ở. Người ấy đã thọ trì năm giới: Không 
giết hại chúng sanh, Không trộm cấp, Không tà 
dâm, Không nói dối và Không uống rượu. Mỗi 
giới có năm ông thân ủng hộ. Nhưng vì người ấy 
đã uống rượu nên chỉ còn có 20 vị thân hộ giới. 
Hôm qua tôi về, thấy các vị thần ấy đi tới lui 
trong nhà và ngoài cửa để hỗ trợ, nên tôi không 
dám vào. Lân sau, nàng đừng cho đệ tử Phật 


{?? 


vào nhà, kẻo tôi không thể vào được nhà đó! 


Lúc đó, chú Hiền đang đi lang thang trên 
đường dài, chẳng biết về đâu vì lạc phương 
hướng. Mệt và đói, chàng mở năm cơm ra ăn và 
sực nhớ tới nàng, một cô gái đoan trang, xinh 
xăn và hiều hậu. Anh nghĩ: “Đêm qua tên ác quỷ 
không về. Chỉ bằng ta quay lại, khuyên cô ta bỏ 
hẳn, đi tìm cha mẹ, tội gì đày đọa kiếp nô lệ làm 
vợ với tên hung ác ấy. ” 


Nghĩ như thế, chàng liền quay trở gót. 


Cô gái thấy anh về, liền kế chuyện tên ác 
quỷ sợ anh, vì anh là đệ tử Phật. Anh mừng quá, 
ngỏ lời muốn cùng cô thu xếp trỗn đi. Anh tự 
khoe mình là con nhà cành vàng lá ngọc. Cô 
mừng rỡ, hai người đồng ý kết nghĩa vợ chồng 


Chu: Thân Hộ Giới | 46 





và sẵn gà vịt của tên hung ác, anh chọn con gà 
trông to béo nhât làm thịt đê tê lễ tơ hông câu 
trời đât linh thiêng chứng minh. 


Cần thận muốn cho tên hung ác biết có đệ tử 
Phật đang ở trong nhà, đừng bén mãng về nhà 
nữa, đi luôn đi. Anh mang cái điệp giới chứng 
minh ngày giờ mình Quy y Tam Bảo và phát 
nguyện trì Năm giới có đóng dẫu mộc màu son 
đỏ của chư tôn Thượng tọa truyền giới, ra dán 
ngoài cửa ra vào. Rồi hai người vui vẻ lên kế 
hoạch mơ tưởng lấy vàng bạc của ác quý đề về 
làng: nào là tậu ruộng, mua nhà, sắm Xe cộ v.v... 


Ngoài trời, hữu tình, vô tình vẫn lặng lẽ 
chuyên biến từng sát na. Bóng tối nhẹ nhàng phủ 
kín khắp núi non trùng điệp... Rồi màn đêm đã 
hết. Một ngày mới sắp bắt đầu. Bắt ngờ, tên ác 
quỷ gọi cửa the thé như tiếng gió rít thét giữa 
rừng khuya. 


Tái mặt, Hiền chui thụt vào ống cống hôm 
nọ. Cô gái run lây bây đậy kín nắp cống lại và lê 
bước ra mở cửa thì chưa đến cửa, cô đã ngã lăn 
xuống đất chết ngất vì khiếp đãm. Tên ác quỷ 
hung tợn đấm một đấm, cánh cửa mở ra kêu sầằm 
một tiếng tưởng như long trời lỡ đất. 


Chu Thân Hộ Giới | 47 





Trên bàn, con gà trông béo đê tê lê tơ hông 
còn vương khói nóng. 


Trong chum cống, Hiền suy nghĩ không biết 
vì sao hắn lại dám về. Hai mươi thần đâu mà lại 
để cho yêu tinh hòanh hành như vậy? Vừa nghĩ 
tới giới thần, chàng sực tỉnh: Chàng đã phạm 
những gì? 


Dỗ vợ người ta làm vợ mình, dù là vợ của 
tên hung ác cũng là phạm giới Tà dâm. Rủ nàng 
chiếm đoạt lấy của cải, vàng bạc của hắn là 
phạm giới Trộm cắp. Bàn tay anh còn nhuốm 
máu tanh của gà là phạm giới sát. Lưỡi anh đã 
vọng ngữ thêu dệt nhiều điều để lấy lòng nàng, 
như khen mình là cành vàng lá ngọc là phạm 
giới Nói dối. Còn giới thứ Năm là giới Uống 
rượu thì anh đã phạm khi còn ở quê nhà. Còn 
đâu năm giới mà mong 25 thần ủng hộ? 


Anh toát mô hôi. Cái chết cầm chắc trong 
tay. Cái chết đê hèn xấu xa dưới bàn tay tên 
hung ác. Vì sát, đạo, dâm, vọng, tửu là năm điều 
trong trắng mà anh đã giữ từ tâm bé khi mẹ anh 
dẫn anh đến chùa quy y. Thế mà nay phút chốc 
mê say gây hoạ mà đành chấm dứt cuộc đời 
cường tráng, thanh xuân tại đây. 


Chu: Thân Hộ Giới | 48 





Hình ảnh mẹ hiền đang ngồi niệm Phật, khói 
nhang nhẹ quân trong không trung... Đêm nay, 
thời khắc này chắc mẹ đang câu nguyện cho con. 


Anh hối hận vô cùng. Kiếp này đành lỡ chết 
là đáng. Anh không khóc. Chủng tử cường tráng 
trong tâm tự nhiên đều vụt nở bừng. Anh thê từ 
giờ phút này trở đi, đời đời kiếp kiếp anh giữ 
tròn giới luật, đời đời kiếp kiếp anh tu Bồ tát 
hạnh, quyết mang hết tâm lực cứu giúp, thức 
tỉnh những ai trót mê say lạc hướng. Nguyện rồi 
anh thư thái nhắm mắt niệm Phật, đợi giờ trả 
nghiệp vãng sanh. Anh niệm Phật hồi lâu, lâu 
lắm. Tha thiết niệm, không nhớ nghĩ, biết gì đến 
hoàn cảnh đang xảy ra xung quanh. 


Ngoài rừng chìm ríu rít gọi đàn. Muôn vật lại 
tưng bừng dưới ánh bình minh, quên hắn những 
lo âu của đêm tối. Anh lấy làm lạ sao không thấy 
tên ác quỷ, hay anh đã hóa sang kiếp khác rồi. 
Anh nâng nắp cống đứng dậy. Trên bản mâm lễ 
Tơ hồng vần còn nguyên. Cô gái nằm sóng soài 
dưới đất. Cửa ngỏ vẫn đóng. Anh chợt hiểu ra là: 
ngay khi anh tỉnh ngộ hết lòng sám hối thì Giới 
thần đã hiện, yêu tà phải tránh. Ánh sáng đến, 
bóng đêm phải tan. Minh khởi, vô minh biến 
mất. Như vậy, nhờ sức nhớ nghĩ tới giới hạnh, 


Chu Thân Hộ Giới | 49 





phát nguyện trì giới hạnh và hộ trì những người 
giới hạnh khiến cho anh thoát nạn yêu tinh. Anh 
lại được nối tiếp một đời sống trong trẻo, sáng 
tươi và cường dũng. 


Anh lấy nước gừng đồ vào miệng cho cô gái 
tỉnh. Rồi nói cho nàng biết sự thật cũng như chí 
nguyện của mình. Cô gái xin anh đưa đến nhà 
chùa để cầu xin Quy y Tam bảo và phát nguyện 
thọ trì Năm giới dưới ánh sáng thanh tịnh và từ 
bị của Tăng già. 

Đổi niệm phu thê thành tình huynh muội. 
Hai anh em mở cửa phóng sanh cho heo, dê, 
gà... VỀ rừng. 


Vòm trời xanh thăm thắm, lấp lánh những tia 
nẵng kim cương. Anh em, tay không, lòng vui 
vẻ, nhanh chân trên bước đường về. Dưới khí ấm 
của mặt trời, trên hơi mát của nước trong, vải 
chiếc lá non nho nhỏ, màu ngọc thạch, báo trước 
một mùa sen mới sắp khai hoa. 














ng Năm 
XIN GIỮ TRƯỜNG CHAY 


Là đệ tử Phật dù xuất gia hay tại gia, chúng 
ta nên cô gắng ăn chay. Có nhiều lý do để chúng 
ta suy nghĩ, nhận định và phát tâm giữ trường 
chay (ăn chay suốt đời). Trong bài này, tôi xin 
được nêu ra ba nguyên nhân như sau: 

Một là vì tâm từ bi biết loài vật cũng có tánh 
Phật, tánh biết như chúng ta, cũng biết đau ngứa, 
tránh khổ, cầu an, tham sống và sợ chết như 
chúng ta, thế nên sao ăn thịt chúng. 

Kinh Đại Bát Niết Bàn (quyền 1, trang 267, 
HT. Thích Trí Tịnh dịch, TX Minh Đăng Quang, 
1990), Đức Phật dạy: Tát cả chúng sinh đêu có 
Phật tánh, nhưng vì bị vô lượng phiên não che 
phủ nên chúng sinh chẳng nhận thấy được. 


Xin Giữ Trường Chay | 52 





Trong Bồ Tát giới (10 giới trọng và 48 giới 
khinh), Đức Phật dạy rõ giới thứ ba trong 48 
khinh giới: “Mọi thứ thịt không được ăn, vì làm 
hư hại hạt giống của tính đại từ bi,” không được 
ăn thịt của mọi thứ chúng sinh, nếu ăn thịt chịu 
tội vô lượng và giới thứ hai mươi nói thêm: 
“Giết mà ăn thịt, tức là giết bố mẹ ta.” 

Vì trong vòng luân hồi sanh tử, biết đâu 
những thịt súc vật chúng ta ăn là cha mẹ, anh chị 
em, chồng vợ, con cái và bả con thân quyến của 
chúng ta trong muôn ngàn kiếp trước và trong lý 
trùng trùng duyên khởi tất cả đều có mối tương 
duyên tương sanh với nhau nên trong giới Bồ tát, 
Đức Phật khuyên chúng ta nên ăn chay và bố thí 
phóng sanh. 


Kinh Tâm Địa Quán, Phẩm Báo Ân số 3, 
Đức Phật dạy rằng: “Ởữu tình luân hồi thọ sanh 
trong sáu đường như bảnh xe quay không có đầu 
mỗi trước sau, hoặc làm cha mẹ, hoặc làm con 
cái, đời đời kiếp kiếp mang ân lẫn nhau. Với kẻ 
nam, người nữ thấy đồng như cha mẹ, do vì 
chẳng chứng Thánh trí nên không làm sao biết 
được. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy 
người nữ là mẹ ta, tại sao chưa báo đên cái ân 


Xin Giữ Trường Chay | 53 





đời trước, mà trở lại sanh ý nghĩ xâu đê thành 
oán hán. 


Vì lòng từ bi thương tưởng tất cả muôn sinh 
muôn vật mà chúng ta thường tôn trọng và bảo 
vệ, mua chim cá và nhiều sinh vật khác phóng 
sanh làm phước; không nên ăn thịt hay kêu 
người giết hại chúng. 


Nhà nho nói: Thấy con thú đương sống, 
chăng nở thấy nó chết. Nghe tiếng nó sợ hãi kêu 
la, chăng nở ăn thịt. Cho nên đã là quân tử đâu 
có sát sanh, huống chi là Phật tử, con nhà Thích 
tử thiền môn. 

Chúng ta đứt tay chảy máu, ta cũng đau lòng 
không xiết. Huống chi các loài vật bị đưa đây lên 
lò sát thì chúng đau đớn và sợ hãi biết chừng 
nào. Xin được minh hoạ một câu chuyện như 
sau: 

Có một người cảnh sát kia có thú vui săn bắn 
và thích ăn thịt nai. Ngày nọ anh vào rừng săn 
băn và trong lúc rượt tìm con nai bị trúng tên thì 
cuối cùng anh thấy con nai đang năm thở thoi 
thóp dưới chân một vị ấn sĩ. Vị ân sĩ sau khi 
khuyên anh bỏ tập khí săn thú thì ngài dùng tay 
mình ấn vào con nai đang thoi thóp và tay kia 


Xin Giữ Trường Chay | 54 





năm tay viên cảnh sát như truyện nôi thông khô 
của con nai lúc chêt cho vị cảnh sát biết. 


Vừa đụng vào người vị cảnh sát thì ông biến 
sắc. Ông như cảm nhận được nồi đau khô về thê 
xác và tâm linh của con nai lúc chết. Ông ta thể 
nghiệm được toàn bộ quá trình cái chết của con 
nai, toàn thân toát mô hôi lạnh, nhịp tim dần dần 
ngưng lại của nai. 


Ông khóc rống, đau đớn như chính mình 
đang bị giết và nghẹt thở. Từ đáy lòng một tình 
thương vô bờ khởi lên và từ đó ông hiểu được 
săn bắn là một hành vi ngu xuân và ác độc. Từ 
đó, ông trở thành một người Phật tử hiền lương 
và g1ữ trường trai trì ØIỚI. 

Lòng từ bi chẳng những đối với con người, 
loài vật mà ngay đến phải tôn trọng thương yêu 
và bảo vệ cây cối môi trường xung quanh. Hòa 
Thượng Thích Minh Châu, trong cuốn “hãy Tự 
Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi', Viện Nghiên Cứu 
Phật Học VN, 1990, trang 125-6 đã nói rằng: 


*1rong vũ trụ bao la, hành tỉnh chúng fq cực 
kỳ nhỏ bé, sự sống mong manh, trước đe dọa của 
một thảm họa hạch nhán. Do vậy chúng ta sống 
trên hành tỉnh này, phải tôn trọng và bảo vệ 


Xin Giữ Trường Chay | 5Š 





hành tỉnh chúng ta, tôn trọng và bảo vệ sự sống 
còn của con người, tôn trọng và bảo vệ sự sống 
của sinh vật, tôn trọng và bảo vỆ sự sống của có 
cây hoa lá. Sự sống tự nó là thiêng liêng, đòi hỏi 
chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ, dầu là sự 
sống động vật hay thực vật. Hủy hoại đời sống 
người khác, các loài hữu tình khác đề duy trì đời 
sống của mình, không những trải với đạo lỷ con 
người, mà còn nghịch lại với luật thiên nhiên. 


Tôn trọng và bảo vệ đời sống của con người, 
của mọi loài, là động lực hay nhất và thiết thực 
nhất để bảo vệ và tôn trọng đời sống của chỉnh 
bản thán mình. 

Bảo vệ sự sống ở nơi đây còn có nghĩa bảo 
vệ môi trường sống, bảo vệ sự dinh dưỡng trong 
lành của đất, nước, cỏ cây hoa lá, bảo vệ sự 
trong sạch của bằu khí quyền khỏi bị ô nhiễm, để 
nuôi dưỡng sự sống con người. Chỉ bằng cách 
bảo vệ hữu hiệu môi trường sống mới có khả 
năng bảo đảm sự sống của muôn loài và sự sống 
còn của chúng 1a. 

Nguyên lý này đặt trên nên móng, trên lời 
khuyên của Đúc Phát, chớ có sát sinh, chớ có 
khuyến khích sát sanh, chớ có chấp nhận sát 


Xin Giữ Trường Chay | 56 





sanh, chớ có làm hại các sinh vật nhỏ Đé trong 
nước, thậm chí chớ có đạp trên có xanh. Đối với 
Đức Phật, từ bỏ sát sanh có nghĩa là bố thí 
không sợ hãi, bố thí không hận thù, bố thí không 
làm hại cho vô lượng chúng sanh. Đây là bố thí 
đệ nhất, bỏ thí tối thượng, bố thí vượt ngoài thời 
gian, bố thí được tôn tại lấu dài. 


Ó đây lời dạy của Đức Phật về lòng từ, về 
tôn trọng sự sống, về không sát sanh sẽ đi rất xa 
trong sự nghiệp thay đổi tâm trí của nhân loại. 
Chúng ta phải tu tập lòng từ (mefta). để nhiếp 
phục lòng sân và bất mãn. Chúng ta cần phải tu 
tập lòng bi (karunà) để gìn giữ không làm hại 
một ai, một sinh vật nào. Chúng ta cần phải tu 
tập lòng hỷ (mudita) để hoan hỷ trước sự thành 
công của người khác. Chúng ta phải tu tập lòng 
xả (upekkhà) để diệt nỗi căm thù và oán hận. ” 


Nguyên nhân thứ hai, chúng ta cố gắng ăn 
chay, tránh ác làm lành vì gây nhân nào gặt quả 
nấy. Vì chút miếng ngon trên đầu môi chót lưỡi 
mà làm đau đớn thân xác loài vật thì sau này 
thân thể ta cũng bị đau đớn và bịnh hoạn dày vò. 
Nhiều người cứ nghĩ là “vật dưỡng nhơn' hay 
“chết là hết” nên tha hồ buông lung sát đạo dâm 


Xin Giữ Trường Chay | 57 





vọng mà không biết một nhân mình gây ra thì 
theo thời quả sẽ đên. Dân gian Việt Nam có câu: 


“Giết một thân phải đền một mạng, 
An thịt kia tắm lượng phải đên lại nửa cân. ” 


Dùng tim gan nó để ngon miệng mình trong 
khoảng khắc. Mai đây chịu rừng kiếm núi đao, 
cả trăm ngàn kiếp trong địa ngục. Còn dư báo 
lên đương thế làm thân heo gà để chịu mỗ đâm 
quay nướng, mang yên ngậm sắt ngựa lừa, tôi tớ 
phận chó, cày bừa thân trâu... 


Kinh Lăng Nghiêm dạy: Người ăn thịt dê, dê 
chết làm người. Mười loại chúng sanh ăn thịt lẫn 
nhau. Ác nghiệp theo dõi suốt đời vị lai. Vì nhân 
duyên â ấy trải trăm ngàn kiếp mãi trong sanh tử. 


Ba là ăn chay rất bổ dưỡng, sạch sẽ vệ sinh. 
Người ăn chay sẽ có sức khoẻ dẽo dai hơn người 
ăn mặn. Nhiều nhà thi đấu võ thuật có kinh 
nghiệm cho biết rằng trước khi đi thi đấu vài 
ngày, các vận động viên đã cố gắng ít ăn thịt và 
dùng nhiều rau quả, trái cây để có sức chịu đựng 
đếo đai. 


Kinh Thập Thiện nói: Ăn thịt bệnh nhiều, 
nên tập từ bi tâm không sát. 


Xin Giữ Trường Chay | 58 





Kinh Ưu Bà Tắc Giới dạy: Hết thảy chúng 
sanh vì nghiệp sát nên mệnh yêu, tiền của hao 
mòn, quyên thuộc phân ly, chịu các tai ương. Xả 
thân này rồi còn đọa ác đạo. 


Y khoa và thực nghiệm xã hội đã cho thấy 
người ăn chay thì ít bịnh hơn người ăn mặn. VÍ 
dụ như chứng bịnh ung thư hiện nay khá phổ 
biến tại Hoa kỳ. Nhiều bịnh nhân tuôi còn rất trẻ 
40, 30, 20... mà đã bị chứng ung thư. Viện 
Nghiên cứu Bịnh Ung thư tại Mỹ đã xác nhận 
một trong những nguyên nhân chính gây bịnh là 
thói quen ăn thịt sống đỏ như bò tái, heo tái... Vì 
lẽ này mà hiện nay phong trao ăn chay ngày 
càng phố biến ở Mỹ, dù là Phật tử hay không 
phải là Phật tử. 

Ăn chay và thiền trở thành như phương pháp 
sông khoẻ, trẻ, đẹp và trường thọ cho tất cả mọi 
giới. Nhiều người Phương Tây đã tìm đến Phật 
giáo vì phương pháp khoa học hữu hiệu này. 











Chương Sáu 
CÔNG ĐỨC 
GIỮ NĂM GIỚI 


Tam bảo là ba viên ngọc quý luôn hướng dẫn 
mình nếp sống hướng thượng, lợi mình, lợi 
người và lợi cả hai. Năm giới này là phương 
châm của đời sống an lạc, là đạo đức căn bản 
cho mỗi người Phật tử và mỗi công dân trong xã 
hội. 

Thực hiện và giữ được năm giới, thì nếp 
sông xã hội thật văn minh, thật đẹp và thanh 
bình biết bao. Mọi người sẽ sống thọ, sống khỏe 
và làm việc một cách sáng tạo, vui vẻ và hòa 
hợp. Khi chết cũng sẽ thanh thản và nhẹ nhàng 
vì đời sống của mình có ý nghĩa. Ngược lại, Đức 
Phật cũng khăng định nếu không giữ năm giới, 


Công Đức Giữ Năm Giới | 60 





thì sẽ sống cuộc đời luôn lo âu, sợ hãi và đọa lạc. 
Điêu này được minh hoạ trong kinh Tăng Chi lI 
(trang 2I 1) như sau: 


“Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, 
nam cư sĩ không còn sợ hãi. Thê nào là năm? 


Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ 
đắm say rượu men, rượu nấu. ” 


“4i sát hại sinh linh, 
Và nói láo ở đời, 

Lấy của cải không cho, 

Đi đến vợ người khác, 

Và người mãi đắm say, 
Uống TƯỢU IHCH FưỢU nấu, 
.. Được gọi năm ác giới. 
Mạng chung, sanh ác tuệ. 

Bị rơi vào địa ngục. ” 


“Ai không hại sanh lĩnh, 
Không nói láo ở đời, 
Không lấy của không cho, 
Không đi đến vợ người, 
Người nào không đắm say 
Rượu men và rượu nấu, 
.. Được gọi là có giới, 


Công Đức Giữ Năm Giới | 61 





Mạng chung sanh trí tuệ, 
Được sanh lên cối lành. ” 


Trong kinh Tăng Chi HII, trang 119, gia chủ 
Dighajanu, thuộc bộ tộc Kolya thưa với Đức 
Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con là những người 
gia chủ, hưởng thọ các dục vọng, sống ràng 
buộc với vợ con, dùng các hương chiên đàn ở 
Kasi, đeo và dùng các vòng hoa, hương liệu, 
phần sáp, vàng bạc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
thuyết pháp cho những người như chúng con, 
thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến 
cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện 
tại, và hạnh phúc an lạc cả trong tương lai. ” 

Đức Phật bèn giảng cho gia chủ DighaJanu 
về bốn pháp là: 

1) Sông đầy đủ tháo vát, tức là làm thật giỏi, 
thật thiện xảo nghề nghiệp của mình. 

2) Biết giữ gìn tài sản do nghề nghiệp lương 
thiện làm ra, không để mất mát, lãng phí. 

3) Được nuôi dưỡng và sống có đạo đức. 
Đức Phật gọi đó là làm bạn với thiện. Đức Phật 
nói: Với những người đầy đủ giới đức, thì học 


Công Đức Giữ Năm Giới | 62 





tập đầy đủ giới đức. Với những người đầy đủ bố 
thí, thì học tập đầy đủ bố thí. Với những người 
đầy đủ trí tuệ, thì học tập đầy đủ trí tuệ.” (Tăng 
Chị HH, trang 121) 


4) Cuối cùng, Phật khuyên gia chủ hãy biết 
sống một nếp sông thăng băng, điều hòa, “không 
đam mê đản bà, không đam mê rượu chè, không 
đam mê cở bạc, không giao du với bạn ác." Đức 
Phật ví bốn điều cắm ky trên đây như bốn cái 
cửa, nếu mở ra thì tài sản bị thất tán hết, nhưng 
biết đóng lại, tức là: “không đắm say đàn bà, 
không đắm say rượu chè, không đắm say cờ bạc, 
lại biết giao du với người thiện lành,” thì tài sản 
trong nhà sẽ ngày càng dồi dào, phong phú. 

Trong Kinh Tăng Chi IV (trang 264-265) kể 
có lần Đức Phật thuyết pháp cho ông Cấp Cô 
Độc (Ana(hapindika) về công đức của bố thí. 
Đức Phật nói, “bố /hí, cúng dường, cho Đức 
Phật và Tăng chúng thì có công đức rất lón. 
Nhưng có công đức lớn hơn là xây một tu viện 
cho Tăng chúng. Có công đức lớn hơn xây dựng 
tụ viện là thọ tam quy: quy Phát, Pháp, Tăng. Có 
công đức hơn thọ tam quy là giữ năm giới. Có 
công đức hơn giữ năm giới là giữ tâm niệm từ 
bi, dù chỉ là trong giây phút...” 


Công Đức Giữ Năm Giới | 63 





Như thế, chúng ta thấy là Đức Phật hết sức 
coI trọng việc tu tập g1ữ năm giới và tăng trưởng 
lòng từ bi. Hai điều này liên quan nhau. Vì động 
lực khiến chúng ta giữ năm giới một cách nhẹ 
nhàng, thanh thản, như đeo dây an toàn khi lái 
xe chính là tình thương yêu không muốn mình 
và người khác đau khổ hay gặp điều bất trắc. 
Tình yêu thương rộng lớn này trong Kinh Bản 
Sự hay Kinh Như Thị Thuyết, phẩm 27, Đức 
Phật thuyết như sau: 


Những ai có tâm nguyện nuôi dưỡng 

và nắng cao tình yêu thành vô tận, 

Sẽ không còn tái sinh và được thoát ly mọi trôi 
buộc. 

Những ai với tâm thanh tịnh 

Dù chỉ thương yêu một người 

Đã là thiện 

Huống là người yêu thương tất cả chúng sanh 
Sự cao quỷ của vị ấy sẽ là vô tận. 

Và ở một nơi khác, Đức Phật thuyết: 

“Do vậy, nây các tỳ kheo, các con nên tâm 
niệm như thế nây: Tình yêu, đó là tâm giải thoát 
và tuệ giải thoát, chúng con sẽ nuôi dưỡng, nâng 
cao, mở rộng và tăng trưởng nó, làm cho nó 


Công Đức Giữ Năm Giới | 64 





thám nhuán toàn bộ nhân cách của chúng con, 
thực hiện nó, làm cho nó ngày cảng hoàn chỉnh, 
và sử dụng nó đến mức toàn thiện.” 


Đứng về phương diện ba nghiệp, nếu chúng 
ta giữ giới không sát sanh, không ăn cắp, không 
tà dâm, tức là thân làm thiện. Giữ giới không nói 
dối tức là khâu làm thiện và giữ giới không uống 
rượu tức là giữ tâm ý trong sáng. Như vậy ba 
nghiệp thanh tịnh từ năm giới. 


Đứng về phương diện tâm hành thiện liên 
quan với ba nghiệp trì giới, Đức Phật từng dạy 
bảo mọi người về một đời sống hướng thượng 
được khởi đầu bằng thái độ sống đi từ Giới đức 
(trong tam vô lậu học: giới, định và tuệ) để 
chuẩn hóa, phân biệt thiện hay bất thiện. Thái độ 
sông này cũng được Ngài phân biỆt rõ rảng cụ 
thê qua việc xác định thế nào là sự nguy hại của 
sự bất thiện và các lợi ích mà hành động thiện 
đem tới: 

“Ta tuyên bố một cách dứt khoát: Này A Nan 
Đà, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều 
không nên làm. Nếu làm những điểu không nên 
làm ấy thời có những nguy hại như sau được chờ 
đợi: tự mình chê trách mình, sau khi biết thời kẻ 


Công Đức Giữ Năm Giới | 65 





trí chê trách, tiếng ác đồn xa, bị sỉ âm khi mệnh 
chung, sau khi chết bị sinh vào cối đữ, cõi ác.” 


Ngược lại, đức Phật cũng dạy răng: “Này 4 
Nan Đà. Ta tuyên bố dứt khoát rằng thân làm 
thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điễu nên 
làm. Nếu làm những điều nên làm ấy thì những 
lợi ích như sau được chờ đợi: tự mình không chê 
trách mình, khi được biết kẻ trí sẽ thán tán, tiếng 
lành đôn xa, khi mệnh chung không bị sỉ ám, sau 
khi chết được tái sinh vào cõi trời, cõi đời này. ” 

Như vậy, ba nghiệp trì giới là giá trị thiết 
thực hiện tại của đạo Phật có tác dụng hướng 
dẫn con người từ bỏ nếp sông bất thiện, đem lại 
hạnh phúc, an lạc. Muốn đạt kết quả ẫy, đức 
Phật thường xuyên khuyên bảo mỗi người cần 
phải giữ năm giới căn bản này. Vì có áp dụng 
đạo đức thì mới xây dựng được một xã hội văn 
minh và lành mạnh, thực sự hạnh phúc và an lạc; 
mới biết sống nuôi dưỡng từ bi, hòa hài với mọi 
người, quan tâm, thông cảm, chân tình chia sẻ 
với niềm vui cũng như nỗi khổ của mọi loài. 
Đây là giá trị hạnh phúc thù thăng thiết thực mà 
cả cuộc đời của Đức Phật đã tự thân thực hiện, 
tự thân chứng ngộ, hưởng quả và chỉ dẫn lại cho 
chúng ta. Thật đúng là: 


Công Đức Giữ Năm Giới | 66 





“Nghiệp làm không chánh thiện, 
Mắt nhuốm lệ khóc than. 
Và nghiệp làm chánh thiện, 
Hoan hỉ, ý đẹp lòng. ” 


(Kinh Pháp Cú, Kệ 67) 


Tóm lại, sống trong thời kỳ hội nhập thương 
trường quốc tế hay gọi là toàn cầu hóa của. thế 
kỷ 21 này, nhiều giá trị trong cơ chế kinh tế thị 
trường được thiết lập bằng thước đo của đồng 
tiền, hệ quả là khủng hoảng của môi trường sinh 
thái, tâm linh; các giá trị đạo đức truyền thống bị 
lung lay. Chúng ta là những phật từ cần phải tự 
mình ý thức, suy tư, chiêm nghiệm, phát huy ý 
chí, nghị lực, kiến thức, sở trường, tiềm năng và 
phát nguyện hết lòng hành trì theo nếp sống 
hướng thượng Quy y Tam bảo và thọ trì Năm 
Giới của Phật dạy một cách tích cực và sáng tạo 
để giá trị hạnh phúc thiết thực của đạo Phật được 
hiển lộ khắp nơi. 


Mong lắm thay! 


Thư phòng Phước Hậu, 
ngày 02 tháng 12 năm 2007, 


Thích Nữ Giới Hương 


SÁCH THAM KHẢO 


. Giới Đản Tăng, HT. Thích Thiện Hòa, 
An Độ, 2004. 

. HT Thích Thiện Hoa, 7m Quy và Ngũ 
Giới (trích trong Phật Học phô Thông, l, 
Thành Hội Phật Gíao Tp. HCM, 1997). 

. HL Thích Minh Châu, Năm Giới: Một 
Nềp Sóng lành mạnh, an lạc, hạnh phúc, 
Thiện Viện Vạn Hạnh, Sài gòn, 1993. 

. TT. Thích Nhật Từ, Các Nguyên Tắc 
Đạo đức của Phát tử tại gia, xem web: 
http://www.buddhismtoday.com 














KINH TỪ BI 


(Mectta Sutta) 
Đây là một bài kinh ngăn trích trong Kinh tập (Sutta 
Nipàtq), thuộc Tiểu bộ kinh (Khuddaka Nikdyaq), 
kinh tạng PaàiÏi. 


Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên 
học hạnh thắng thắn, khiêm cung, biết sử dụng 
ngôn ngữ từ ái. Những kẻ â ấy biết sông đơn giản 
mà hạnh phúc, nêp sông từ hòa, điềm đạm, ít 
ham muôn, không đua đòi theo đám đông. 
Những kẻ " sẽ không làm bất cứ một điều gì 
mà các bậc thức giả có thể chê cười. 

Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm: 

Nguyện cho mọi người và mọi loài được 
sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền 
hậu và thảnh thơi. 


Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái 
đất đều được sống an lành, những loài yếu, 
những loài mạnh, những loài cao, những loài 
thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài 


|70 





ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thê nhìn 
thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những 
loài đã sinh và những loài sắp sinh. 

Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, 
đừng aI coi nhẹ tính mạng của a1, đừng a1 vì giận 
hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và 
khốn đồn. 


Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình 
che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem 
lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. 

Ta hãy đem lòng từ bị không giới hạn của ta 
mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên 
xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ bi không 
bị bất cứ gì làm ngăn cách, tâm ta không còn 
vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bắt 
cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, 
miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta 
chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao 
đẹp nhất. 


Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, 
sông nêp sông lành mạnh và đạt thành trí giác, 
hành giả sẽ chăc chăn vượt thoát khỏi tử sinh. 
(Bài kinh trên do HT. Thích Nhất Hạnh dịch lấy 

tựa là “Kinh Thương Yêu ”) 


MƯỜI ĐIÊU TÂM NIỆM 


Trong Luận Bảo-Vương Tam-Muội, Đức 
Phật dạy Phật tử phải thường quán chiêu 10 điêu 
tâm niệm như sau: 


Thứ nhất, nghĩ đến thân thê thì đừng cầu không 
bịnh khô, vì không bịnh khô thì dục vọng dê 
sinh. 


Thứ hai, ở đời đừng câu không hoạn nạn, vì 
không hoạn nạn thì kiêu xa nôi dậy. 


Thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không 
khúc mặc, vì không khúc mắc thì sở học không 
thâu đáo. 

Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không 
bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí 
nguyện không kiên cường. 

Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc 
dê thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo. 


Mười Điêu Tâm niệm | T2 





Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi 
mình thì mât đạo nghĩa. 


Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả đều 
thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì 
lòng tât kiêu căng. 
Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền 
đáp là thi ân mà có ý mưu đô. 
Thứ chín, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng 
vào thì si mê phải động. 
Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, vì biện 
bạch là nhân ngã chưa xả. 

Bởi vậy đức Phật dạy: 

- Lấy bịnh khổ làm thuốc thần, 

- Lẫy hoạn nạn làm giải thoát, 

- Lấy khúc mắc làm thú vị, 

- Lẫy ma quân làm bạn đạo, 

- Lấy khó khăn làm thích thú, 

- Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, 

- Lẫy người chống đối làm nơi giao du, 


- Coi thi ân như đôi dép bỏ, 


Mười Điêu Tâm niệm | T3 





- Lây sự xả lợi làm vinh hoa, 
- Lây oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. 


Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà 
cầu mong thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Thế tôn 
thực hiện tuệ giác bồ đề ngay trong mọi sự trở 
ngại. Ương-quật hành hung, Đề-bà quấy phá, mà 
Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. 


Như vậy há không phải chính sự chống đối 
lại làm sự thuận lợi, và sự phá hoại lại làm sự tác 
thành, hay sao? 


Ngày nay, những người học đạo, trước hết 
không dẫn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên 
khi trở ngại ập đến thì không, thể ứng phó. 
Chánh pháp chí thượng vì vậy mắt hết, đáng tiếc 
đáng hận biết ngần nào? 





MƯỜI CÔNG ĐỨC ÁN TÔNG 
KINH, TƯỢNG PHẬT 


s* Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì 
được tiêu trừ, nặng thì chuyên thành nhẹ. 


s* Hai là, thường được các thiện thân ủng hộ, 
tránh được tât cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, 
nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù. 


s* Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo 
phiền khổ, oán cừu oan trái của dời trước 
cũng như đời này. 

* Bốn là, các vị hộ pháp thiện thần thường gia 
hộ nên những loài dạ xoa ác quý, rắn độc 
hùm beo tránh xa không dám hảm hại. 


s* Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp 
việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác 
mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an 
lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. 

* Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, 
tự nhiên y thực đầy đủ, gia đình hòa thuận, 
phước lộc đời đời. 


|78 





s Bảy là, lời nói việc làm trời người hoan hý, 
đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi 
khen. 


** Tám là, ngu chuyên thành trí, bệnh lành 
mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh 
đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền 
được nam thân. 


s* Chín là, vĩnh viên xa lia đường ác, sanh vào 
cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí 
siêu việt, phước lộc tròn đây. 


* Mười là, hay vì tất cả chúng sanh trồng các 
căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sanh làm 
ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức 
ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. 
Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, 
nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt 
lục thông, sớm thành Phật quả. 


ẤN QUANG TỎ SƯ DẠY: 


Ấn tống kinh, tượng Phật được công đức thù 
thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, 
cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ bịnh, 


|78 





cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ 
đê ân tông, đê trông cội phước đức cho chính 
mình và thân băng quyên thuộc. 


PHỤ LỤC 
CÁC NGÀY ĂN CHAY 


Hai ngày: 1 và 15. 

Bốn ngày: — 1, 14, 15 và 30. 

Sáu ngày: 6, 14, 15, 23, 29 và 30. 

Tám ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 và 30. 

Mười ngày: 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 
30. 

Một tháng: tháng giêng hay tháng 4 hay 
tháng 7 hay tháng 10. 

Ba tháng: tháng giêng, tháng 7 và tháng 
10. 

Bốn tháng: tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và 
tháng 10. 

Trường trai: quanh năm suốt tháng. 


Phật từ nên có gắng ăn chay và tùy theo khả 
năng của mình mà phát nguyện ăn chay trường 
hay chay kỳ cũng được. Cố gắng giữ tâm trong 
sáng, từ bị, tu tạo công đức, đề ngọn đèn Phật 
pháp được tỏa sáng khắp nơi. 


|78 








PHƯƠNG DANH ÁN TÓNG 
Họ và tên Pháp danh 
Trần Minh Tánh Viên Bảo Tự 
Phan Thị Huyền Viên Bảo Bốn 
Trần Thị Hương Như Viên Bảo Bảo 
Trần Minh Trí Viên Bảo Thiên 
Lymn Trần Viên Bảo Thí 





Hồi hướng công đức đến gia đình 
được vạn sự bình an. 
Và nguyện cầu siêu độ cho Hương Linh: 
Trần Minh Tuệ (20 tuổi) 


vãng sanh vê Miễn Cực Lạc. 





